GIÁO PHẬN VINH 
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 

Nghỉ Diên - Nghi Lộc - Nghệ An 


Sổ 02.15. BGDKT 


Xã Đoài, ngày 30 tháng 8 năm 2015 


THÔNG BÁO 

Tuyến sinh vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh, khóa XVI 


Kính gửi : Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em, 

Theo quyết định của Be Trên Giáo Phận và Quý Cha trong Ban Đào Tạo, Ban Giáo Dục 
Kitô Giáo thông báo kỳ tuyển sinh vào Đại Chủng viện Vinh Thanh, khóa XVI nhu sau: 

1 ) Điều kiện tuyển sinh : 

4- Thí sinh là những thanh niên Công Giáo đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ; 
4- Không quá 28 tuổi ; 

4- Số lần đã tham dự các kỳ thi vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh: dưới 3 lần ; 

4* Sức khỏe tốt, không nhiễm siêu vi B và một số bệnh di truyền hay truyền 
nhiễm nguy hiểm khác ; 

4- Có đăng ký và sinh hoạt trong Nhóm Dự Tu Giáo Phận Vinh theo chương tr ình 
của Ban Mục Vụ ơn gọi sắp xếp. 

2) Thòi gian và địa điếm tuyến sinh : 

Mùa Hè năm 2017, tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh 

3) Hình thức tuyển sinh : 

4- Bài văn nghị luận; 

4- Bài trắc nghiệm; 

4- Cuộc phỏng vấn. 

4) Những thông tin khác liên quan đến kỳ tuyển sinh sẽ được thông báo sau : 

Kính chúc Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em được dồi dào phúc lành của Thiên Chúa 
trong Năm Thảnh Giáo Phận. 

T/M. Ban Giáo Dục Kitô Giảo 



